AJ ef r2 r2 D 
Những Dâu Chi của Thi Ca 
Triết Việt 
Đông Lan 
Chào mừng các bạn đón đọc đầu sách từ dự án sách cho 
thiết bị di động 


Nguồn: http://vnthuquan.net 
Phát hành: Nguyễn Kim Vỹ. 


Muc luc 


Những Dấu Chỉ của Thi Ca Triết Việt 





Dong Lan 


Nhüng Dáu Chi cúa Thi Ca Triét Viét 


* Quan Thư và Hán Quảng ( Kinh Thi ) 
* Thằng Bờm Có Cái Quạt Mo. 

* Con Mèo Mà Trèo Cây Cau. 

* Tâm Đạo trong Truyện Kiều. 

* Thiếu Phụ Nam Xương. 

* Con Cò và Nguyên Lý Mẹ. 


Theo tinh thần Tây Phương, tùy theo từng thời kỳ, có 
những kỳ gian Thi Ca bị lọai bỏ ra khỏi Triết học, đến nỗi 
Platon, học trò của Socrate (một triết gia Hy Lạp, giữa thế kỷ 
thứ V và IV trước Tây Lịch), phải đem đốt đi những tập thơ 
của mình trước kia để theo chân thầy học Triết. Nhưng với 
trào lưu mới hiện nay, như Nietzsche, Holderlin, và với triết 
gia hàng đầu Heidegger của Tây Phương, thì “ Chỉ duy nhất 
có Thi Ca mới đứng trên cùng bình diện với Triết Lý và Suy 
Tư Triết Lý”.( Seule la poésie est du même ordre que la 
philosophie et le penser philosophique, Introduction à la 
métaphysique, trang 34) 

Nhưng còn với Đông Phương, thì sự tương quan kết hợp 
giữa Triết Lý và Thi Ca đã có truyền thống trong dòng văn 
hóa lâu đời của chúng ta. 

Khổng tử khi san định Kinh Thi, đã thâu nhận các bài thi 
ca nơi thôn dã trong dân gian các nước nơi miền đất 


phuong Nam của Bách Việt vào làm những bài tho trong 
phần mở đầu, gọi là phần “Quốc Phong” của Kinh Thi.Tất cả 
Kinh Thi có khoảng 300 bài, thì phần thơ trong Quốc Phong 
đã tới 160 bài. Ngay bài mở đầu Quốc Phong : 


Quan quan cái con Thư Cưu 

Chim trống chim mái cùng nhau bãi ngoài 
Dịu dàng thục nữ như ai 

Sánh cùng quân tử tốt đôi vợ chồng. 

( Quan quan thư cưu 

Tại Hà chi châu 

Yếu điệu thục nữ 

Quân tử hảo cầu ) 


Hà ở đây không phải là con sông, mà là cái gò ở giữa 
sông. Cưu là một giống chim nước hay sống ở miền Dương 
tử giang và Hoài giang gồm nhiều loại như Cốt cưu, Quýnh 
cuu, Thư cuu, Cung cuu, Cưu cu...Ta nhận ra ngay hình ảnh 
loài chim nước của đất nước Việt xuất hiện với thi ca tình tứ 
qua cặp chim Thư Cưu thường quấn quýt không rời nhau 
nhưng không có vẻ lả lơi. 

Điều này còn được kiện chứng hơn nữa khi tới bài “ Hán 
Quảng”: 


Bên bờ sông Hán sông Giang, 

Có cô con gái khó ai mơ màng. 

Mênh mông sông Hán sông Giang, 

Muốn sang chẳng được bè sang khó lòng. 


( Hán chi quảng hĩ 
Bát khá vinh chi 

Giang chi vinh hĩ 

Bát khá phuong ti ( tu). 


Sông Hán là chi nhánh của sóng Duong Tử. Như vậy rõ 
ràng địa bàn thơ Châu Nam là miền Dương Tử giang, tức 
những miền của Châu Kinh, Châu Dương, Châu Hoài của đất 
Việt xưa. 

Ngoài ra Khổng Tử ca tụng cho rằng Kinh Thi làm lòng 
người hưng khởi( Hưng ư Thi), cũng như thường nhắc con là 
Bá Ngư phải học Kinh Thi, nếu không học Thi thì cũng ví như 
quay mặt vào vách.( Tử vị Bá Ngư viết:” Nhữ vi Châu Nam, 
Thiệu Nam hỹ hó? Nhân nhi bất vi Châu Nam, Thiệu Nam, kỳ 
do chính tường diện nhi lập dã dư?”)- Châu Nam và Thiệu 
Nam là hai thiên đầu trong Kinh Thi - Khổng Tử là một nhà 
tâm lý sâu sắc. Vì để giáo dục con người về đức NHÂN, 
không gì hơn cho bắt đầu sự học với những bài thơ để nuôi 
dưỡng tình tự con người. Mà không gì nồng nàn đậm tình 
bằng Tình của Nam Nữ. Đó là lý do THỊ CA được nâng lên 
làm KINH THI và còn mở đầu Kinh Thi với những dòng ca dao 
chan chứa HOA TÌNH YÊU của gái trai đất Việt. 

Sau này người ta hay có câu” Nam nữ thụ thụ bất thân” 
hay khinh rẻ tình trai gái, đề cao lý trí hình pháp, đó là một 
sa doa, làm mai một dòng văn hoá TRONG TÌNH của Thi Ca 
Việt. Triết Gia Kim Định đã phân biệt rất rõ rệt sự sa đoạ ấy 
và gọi là Hán Nho. Còn Nho Giáo Nguyên Thuỷ là Nho của 
Việt, là Việt Nho. Khổng Tử đã san định Việt Nho và sau này 


Hán Vũ Đế sú dụng Nho Giáo vào chính trị phong kiến để cai 
trị, nên xa dần yếu tính Nhân Bản của Nho chân thực.(Xem 
Cơ Cấu Việt Nho) 

Như thế, Việt tộc chúng ta từ bao ngàn năm xa xưa, 
trong nếp sống nông nghiệp ổn định, đã có một dòng thi ca 
cổ giá trị với nền văn hoá của nhân dân, đến nỗi vương 
triều phương Bắc phải lập ra chức quan Thái Thi và bộ Nạp 
Ngôn để thu nhận các bài ca dao, cũng như Khổng Tử phải 
đưa vào phần mở đầu Kinh Thi để làm phương tiện giáo dục 
lòng người. 

Nền thi ca cổ đó vì xuất phát từ trong lòng nhân dân, từ 
trong đáy tầng của sức sống, sắc sâu cảm nghiệm của tâm 
linh Việt tộc nên dù không còn chữ viết, dù bị chiếm đoạt tư 
tưởng, nó vẫn còn tồn tại mãi mãi suốt bao ngàn năm lưu 
lạc, qua bao tai biến thăng trầm của lịch sử. Ta hãy nghe hai 
câu thơ: 


Trăm năm bia đá thì mòn, 
Ngàn năm Dia miệng vẫn còn trơ trơ. 


Vâng, nền văn học TRUYỀN KHẨU của Việt Tộc chúng ta, 
vượt qua mọi hình thức truyền đạt, đã mang dấu ấn bất diệt 
với kho tàng Ca Dao, Tục Ngữ, truyện tích cổ xưa, cũng nhu 
các truyện Huyền Sử của Non Nước Quê Nhà. 

Trong giới hạn truy tám dấu chỉ của Triết Việt qua Thi Ca, 
chúng ta thử tìm hiểu một vài bài tiêu biểu sau đây như bài 
đồng dao “ THẰNG BỜM CÓ CÁI QUẠT MO” và “ CON MÈO 
MÀ TRÈO CÂY CAU”, là những bài ca dao của tuổi bé thơ mà 


chắc hẳn chúng ta vẫn còn nhớ : 


Thằng Bờm có cái quạt mo, 

Phú ông xin đối ba bò chín trâu. 
.Bờm rằng; Bờm chẳng lấy trâu. 
Phú ông xin đổi ao sâu cá më. 

Bom rằng: Bom chẳng lấy më. 

Phú ông xin đổi một bè gỗ lim. 

Bờm rằng: Bờm chẳng lấy lim. 

Phú ông xin đổi con chim đổi môi. 
Bom rằng: Bom chẳng lấy mồi. 

Phú ông xin đổi nắm xôi, Bờm Cười! 


Thằng Bờm ở đây, là hình ảnh của một đứa bé, là bé trai 
ở thôn quê, có lẽ cỡ trên dưới mười tuổi. Vì ở tuổi này nó có 
thể biết chế biến cái mo cau trong vườn mà làm thành một 
dụng cụ như cái quạt để có thể phe phẩy làm gió mát giữa 
trưa hè oi bức. Mo cau là cái bẹ (gốc) lá cau, bao bọc lấy hoa 
cau, khi hoa cau nở thì lá cau rụng xuống. Muốn làm quạt 
thì người ta cắt bẹ lá cau, đem phơi khô cho cứng, ép lại cho 
thẳng, rồi đem cắt thành hình cái quạt. Nước ta có tục ăn 
trầu tương truyền từ thời vua Hùng thứ ba, tuy gọi gọn là ăn 
trầu, nhưng đúng ra là một món ăn Hòa ba chất Trầu-Cau- 
Vôi. Cho nên cây cau là cây thông dụng ở làng quê cho món 
trầu Hòa Tình ta với người của phong tục Việt. 


“ Gặp nhau ăn một miếng trâu , 
Gọi là nghĩa cũ về sau mà chào”. 


Trở lại với câu chuyện cái quạt mo của thằng Bom. Có lẽ 
vào tuổi khỏang lên mười này, Bờm đang sống trong một 
tâm thức rất hồn nhiên, ngây thơ, lại thêm cái mộc mạc của 
thôn dã, nên thằng Bờm đã được chọn để Hiền Nhân Tiên Tổ 
trao gửi cái bài học thâm trầm, đơn sơ, sâu sắc cuả Việt Tộc. 

Phú ông trong bài đồng dao này thật là một hình ảnh đặc 
sắc khác. Từ địa vị là một người có tài sản thuộc lọai giầu có 
trong thôn làng, thì cái Quat Mo của thằng Bờm nào có quan 
trọng, quý hóa gì. Phú ông có thể trả công cho một người 
nào làm cho một cái quạt mo tương tự, không khó, không 
tốn kém bao nhiêu. Thế nhưng Phú ông lại cứ muốn có được 
cái quat mo của thằng Bom. 

Vì vậy cuộc thương lượng bắt đầu. 

Phú ông xin đổi bao thứ vật chất : Nào là 3 con bò, và 9 
con trâu. Đây là cả một tài sản lớn cho nhà nông, có trâu 
cầy ruộng, có bò gánh vác, mà lai là 3 bò, 9 trâu chứ không 
phải ít gì. Vậy mà thằng Bờm không cần 3 bò 9 trâu của Phú 
ông. Rồi Phú ông lại phải mang thứ quý giá khác như ao cá 
mè để đổi lấy cái quạt mo. Ao cá mè là cả một nguồn cung 
cấp thực phẩm ngon miệng ở nhà quê. Người dân quê có 
được một ao thả cá, cá cứ thế mà sinh sản quanh năm, 
cuộc sống sung túc, không những đủ thực phẩm, mà còn có 
thể dư để đem bán hay đổi chác nữa. Vậy mà thằng Bờm 
đâu có màng tới cái của cải là cả một ao cá, mà lại là cá mè 
sang trọng, ngon ngọt . 

Phú ông càng thua, càng tìm cách đưa ra các thứ vật 
chất giá trị khác. Một bè gỗ lim là một tài sản lớn. Gỗ lim là 


loai gỗ quý, rất chắc và bén, các nhà khá giả lắm mới dùng 
gỗ lim làm cột nhà hay các đồ dac trong nhà. Thay vì nhà 
tranh vách đất, kèo cột gỗ thường, thì có một bè gỗ lim 
dựng nhà là mo uớc của bao người ở nông thôn. Vậy mà 
hình như cả một bè gỗ lim không quý bằng cái quạt mo, nên 
Bờm vẫn trả lời một chữ không. 

Sau khi mang đủ vật chất “ quyến rũ” thằng Bờm, nhưng 
vì nó ngây thơ, hồn nhiên với tuổi nhỏ nên nào có chú tâm. 
Phú ông chợt khám phá ra một điều: À! Thì ra chỉ có thế giới 
người lớn mới ham thích các thứ lợi lộc vật chất như trâu, 
bò, nhà cửa, ao cá...nhưng đây là một đứa bé, tâm thức còn 
sáng trong nên có lẽ nó thích những thứ khác, như đồ chơi, 
con thú nhỏ...Phú ông bèn xoay nhanh đề tài, đưa ra một 
con chim đồi mồi. Chim làm bằng đồi mồi là một sản phẩm 
bằng tay làm từ cái mai của con rùa, là thứ đồ trưng bày mỹ 
nghệ sang trọng của nhà giầu. Nhưng ngờ đâu ngay cả món 
đồ chơi quý này mà Thằng Bờm cũng vẫn từ chối, quyết giữ 
một cái quạt mo tầm thường, giản dị. Vậy là đâu phải cứ trẻ 
con là thích đồ chơi sang, đẹp. Phú ông cũng hết đường trao 
đổi, dù trong sự thiệt thòi vô lý nhất. 

Trong sự thả bỏ mọi các hiểu biết, tính tóan bằng lý trí 
thông thường, Phú ông với tấm lòng thông cảm hơn, chợt 
nghĩ hay là nó đói? Có lẽ thằng Bờm ngồi quạt phe phẩy ở 
gốc đa chờ Mẹ đi chợ đã quá trưa rồi, Bờm đói bụng. Thì có 
lẽ là nắm xôi nếp, món quà ngon miệng ở nhà quê, là thứ 
Thằng Bờm đang thích, đang chờ. 

Không ngờ, Phú ông trong phút tương quan gần gũi với cái 
tâm trạng của đứa bé có cái quạt mo, đã đạt được ý muốn. “ 


Phú ông xin đổi nắm xôi: Bom Cười!”. Cái cười của Thằng 
Bờm cũng là cái thở phào nhẹ nhõm của Phú ông sau những 
thử thách tìm hiểu cho duoc giá trị của Cái Quạt Mo trên tay 
thằng Bờm. Và cũng là nụ cười nhẹ nhàng của mỗi chúng ta. 
Ba nụ cười thanh nhẹ, đưa tâm hồn chúng ta vào cõi an 
nhiên, tịnh lạc. Ta có thể gọi là NU CƯỜI HẠNH PHÚC AN VI 
cũng cùng ý nghĩa của phút giây nghe chuyện thằng Bờm có 
cái quạt mo này. 

Thử phân tích thái độ của Phú ông và thằng Bom tại sao 
họ có cách hành xử vô lý như vậy? 

Phú ông là người giầu tiền của, tức là có uy quyền để có 
thể ép buộc đứa trẻ nghèo phải đưa cho mình cái quạt mo, 
không khó. Hoặc chỉ cân cho Bòm một ít thứ gì nhỏ bé 
đổi chác cũng xong. Nhưng Phú ông không làm như thế. 
Chính vì qua bài đồng dao dễ thương này Tổ Tiên muốn dạy 
chúng ta bài học: Không ép buộc người, lại càng không lấn 
lướt, cưỡng bách người nghèo khó, trẻ con, tức là những 
người yếu kém hơn. 

Về phíaThằng Bờm, là đứa bé nghèo, chỉ có cái quạt mo 
làm sở hữu, đáng lẽ nó phải ham thích những của cải giầu 
sang mà nó không có, ngờ đâu Thằng Bờm cũng không ham 
lợi, chỉ chấp nhận một nắm xôi là vui rồi, vì đó là sự cân 
bằng trong sự đổi chác cái quạt mo của nó. 

Như thế, ta thấy xã hội xưa tuy cũng có người giầu kẻ 
nghèo, nhưng không có sự bất bình đẳng, không có sự phân 
chia giai cấp một cách thù nghịch. Con người biết vượt qua 
những giá trị, lợi nhuận kinh tế, để sống theo đạo lý, tạo 
cảnh an bình hoà lạc bên nhau, trong luỹ tre làng.. 


Như Phú ông không làm gì bắt buộc đứa bé, tức là 
KHÔNG CƯỠNG HÀNH, mà Thằng Bờm cũng không vụ lợi, 
là KHÔNG LỢI HÀNH. Hai nhân vật điển hình này chính là 
đã có hành động rất AN VI trong bài đồng dao kể trên. 

Vì, AN VI là không Cưỡng Hành, không Lợi Hành, mà là An 
Hành . 

Thêm nữa, đặc biệt vai trò thằng Bờm ở đây, còn nhấn 
mạnh thêm khả năng tiếp cận Chân Lý An Vi trong tâm thức 
hồn nhiên của tuổi thơ. Ta có thể tự hỏi tại sao Bờm không 
cho không phú ông cái quạt mo của nó? Dù quạt mo rất 
tầm thường, không giá trị gì cả, nhưng cũng là vật dụng 
riêng của thằng Bờm. Nếu Bờm khi thấy phú ông thích cái 
quạt mo, mà vội đưa ngay, thì cũng hơi thiệt thoi cho nó: 
Nó còn nhỏ, gia tài chỉ có cái quạt đơn sơ trên tay. Thằng 
Bờm không hoàn toàn vì ý thích của Phú ông mà đưa cho 
không cái quạt mo của nó, tức là không bỏ quên thực tế, tức 
là vô vi duy tâm, mà cũng không hữu vi duy lợi (muốn Có 
của cải nhiều hơn giá trị cái quạt mo), nên thái độ cũa Bờm 
quả là thật là An Vi của Triết Việt. Vì An Vi là dung hòa giữa 
hai cực đoan vô vi và hữu vi. Hay có thể nói cách khác, An Vi 
là cư xử có tình có lý, có ta có người, có nghĩa An Vi là hợp 
đạo Quân Bình. Ta nhận thấy cách xử sự quân bình, công 
chính, hòa hợp tình lý một cách tự nhiên - có khi không cần 
ý thức rõ rệt - từ tâm thức đơn sơ của một đứa bé, có nhiều 
khi người lớn cũng còn chưa bằng. Vì càng xa rời tuổi thơ, lý 
trí phát triển, đi vào thế giới vật chất, con người càng vụ lợi, 
mất dần đạo tâm. Cho nên các thánh nhân hiền triết xưa 
thường nhắc chúng ta trở về với tâm thức hồn nhiên, sáng 


trong của con trẻ. Mạnh Tử nói bậc dai nhân vẫn giữ được 
bản tâm hài nhi (đại nhân giả, bất thất kỳ xích tử chi tâm 
giả dã ). Thánh Kinh cũng nói “ Phải trở nên như con trẻ mới 
đến được nước thiên đường”.Thì ra trong đồng dao “ Thằng 
Bờm” của văn hóa Việt cũng đã tự ngàn xưa gửi gấm cái 
chìa khóa mở cánh cửa của Tám Thức Thiên Đường. 

Đó là cái ý nghĩa mà trong tiềm thức sâu thắm của Tâm 
Linh, chúng ta cứ truyền miệng cho nhau và trẻ em ngày 
xưa hát nghêu ngao giữa làng quê đất Việt, cũng như Nụ 
Cười Hạnh Phúc An Vi luôn nở trên môi mỗi khi tâm hồn lắng 
đọng nghe bài đồng dao Thằng Bòm Có Cái Quạt Mo. 

Chúng ta thử đọc thêm một bài đồng dao khác: 


Con mèo mà trèo cây cau 

Hỏi thăm chú chuột đi đâu vắng nhà 
Chú chuột đi chợ đường xa 

Mua mắm mua muối giỗ cha chú mèo. 


Nơi bài đồng dao này, ta thấy một hình ảnh rất trái ngược 
nơi đây: 

Con Mèo là loai gia súc thường bắt Chuột để ăn thịt. Mèo 
có dáng vẻ đi lại khoan thai, như không chú ý điều gì, nhưng 
nếu chẳng may có con chuột nào gần đó, mèo sẽ chồm tới, 
nhanh nhẹn, chính xác, thanh tóan con mồi đau khổ trong 
chớp mắt. Chắc chắn mèo là mối hận truyền đời của dòng 
giống chuột. 

Thành ra con mèo mà trèo cây cau không hiền lành dưới 
mắt lòai chuột bé nhỏ. Chú mèo nhìn quanh vắng bóng nạn 


nhân, giả đò thăm hỏi “ Hỏi thăm chú chuột đi đâu vắng 
nhà” chỉ là câu hỏi thăm đãi bôi, thật ra là đang rình chuột. 
Nhà chuột lúc nào mà không có cảnh thảm thương, tang ma 
vì lòai Mèo. Chuột mới trả lời rằng mình còn phải đi chợ 
đường xa, đề mà làm giỗ cha của con mèo. “ Giỗ Cha” đây 
là lời giận dỗi để nguyền rủa con mèo của chú chuột bé nhỏ 
kia. Thật ra, chuột đi làm giỗ cho ông bà cha mẹ họ hàng gì 
đó của mình, nhưng vì thù hận, nên nói lẫy, nói trèo “ Mua 
mắm mua muối giỗ cha chú mèo”. 

Qua bài đồng dao này ta thấy ngụ ý tác giả nghiêng tình 
thương xót về phía con chuột, nên mới cho con chuột nói cái 
câu nghịch lý trên, cho con chuột oán trách bằng cách nói 
trèo như nó gió làm cha con mèo, nhu mèo giết chuột là 
giết cha của mèo. Đó là lọai ngôn ngữ mà nếu chúng ta còn 
nhớ khi đọc truyện Chí Phèo của Nam Cao, chúng ta thấy 
Chí Phèo- một nhân vật rất nghèo nàn, tứ cố vô thân- cũng 
tự lý luận với chính mình tương tự mỗi khi bị ai chửi mắng “ 
Nó chửi mình là nó chửi cha nó”. 

Bài đồng dao chỉ có bốn câu, giản dị, đơn sơ nhưng lại 
mang một dấu chỉ quan trọng của Văn Hóa Việt, đó là dấu 
TẢ NHẬM. Tả nhậm thật ra nghĩa là cài áo tay trái. Ngoài 
chiếc áo kiểu tứ thân không có khuy cài, ta còn có chiếc áo 
dài năm thân (miếng vải). Hai thân sau, gồm hai miếng vải 
bắng nhau nối chung một đường ở giữa còn gọi là sống 
áo.Ba thân trước, gồm hai miếng làm hai thân trước và 
miếng thứ ba lót trong để đính khuy ( nút) áo. Hàng nút áo ở 
bên tay phải thân trước. Mỗi khi cài áo ta dùng tay Trái. Kinh 
Thư của Tàu gọi chúng ta là : “ Tứ Di Tả Nhậm”( Tứ Di là tên 


cũ của Bách Việt, mà Việt Nam ta là một chi nhánh chính - 
Lạc Việt). Ngòai ra, trọng phía trái là trọng phía yếu đuối, 
phía của tình thương. Ngôn ngữ Việt hay nói vợ chồng, gia 
đình, làng nước, nhân dân... Vợ trước chồng, làng trước 
nước, nhân trước dân, nghĩa là đặt trọng những gì nhỏ bé, 
yếu đuổi trước. 

Xin nhắc thêm Tàu cài áo bằng tay phải, hàng nút áo của 
Tàu bên trái.Dấu chỉ Việt tộc là Tả Nhậm thì Tàu là Hữu 
Nhậm. 

Dấu Tả Nhậm là một nét quan trọng lâu đời của Việt Tộc. 
Cho nên, bài đồng dao Con Mèo Mà Trèo Cây Cau được lưu 
truyền khắp nơi vì là một dấu chỉ TẢ NHẬM của tiềm thức 
văn hoá dân tộc. Mèo và chuột là tiêu biểu cho hai thế lực 
ngược nhau như giầu với nghèo, cai trị và bị trị... So sánh 
hai hình ảnh Mèo và Chuột ở đây là ý nghĩa gợi mối cảm 
xúc, lòng thương một lòai vật nhỏ bé, yếu đuối trước một 
con vật khôn lớn hơn, để trong xã hội con người cũng tương 
tự, tuy có kẻ mạnh, người yếu, tuy quyền lợi và nhu cầu 
cách biệt, nhưng phải biết sống với nhau bằng đạo lý làm 
người thì giữa muôn trùng cách biệt, con người vẫn còn có 
những điểm chung, biết đặt nổi mối tương quan chân 
thành, niềm cảm thông, nâng đỡ cho người yếu kém, thiệt 
thòi thì từ đó mới tạo dựng một cuộc sống mà chữ TÌNH 
trọng hơn LÝ, VĂN HÓA trọng hơn BẠO LỰC, thì mọi người 
mới được hạnh phúc, xã hội mới an lạc, thái hòa. 

Cũng xin nhấn mạnh ở đây, dấu chỉ Tả Nhậm của Việt Tộc 
lại cũng trùng hợp với nền tảng và ý nghĩa của Đạo NHO. 
Nho có nghiã chính là NHU, có nghiã là một nguyên lý của 


sự trọng Tình, nghiêng về những gì yếu đuối, thua kém, thiệt 
thoi, tức là đức NHÂN, nến tảng của chữ Nhu. Câu ca dao 
sau chứa đựng tất cả cái ước vọng nền tảng xây dựng gia 
đạo của cô gái Việt: 


Đèn Sài Gòn ngọn xanh ngọn đỏ 
Đèn Mỹ Tho ngọn tỏ ngọn lu 

Anh về anh học chữ NHU, 

Chín trăng em đợi mười thu em chờ. 


Trong “ Bình Ngô Đại Cáo” của Nguyễn Trãi có câu “ Cỗ xe 
cầu hiền, vẫn thành kính bỏ không phía Tả” (Cố ư đãi hiền 
chi xa, thường cấp cấp nhi hư Tả. Bùi Kỷ dịch: Mấy thuở đợi 
chờ, luống đằng dàng cỗ xe hư Tả). Thời xưa, hiền sĩ thường 
sống ẩn dật, khi vua nghe tiếng phải đến nơi cầu hiền .Cỗ 
xe cầu người hiền đức giúp vua giúp nước, chỗ ngồi phía bên 
Trái là dành cho người Hiền có lẽ do nguồn gốc trọng phía 
Trái của Việt Tộc. Tương tự, nơi triều đình, bên Trái của Vua 
là chỗ của Văn Quan, còn bên phải cho quan võ.Như thế rõ 
ràng xã hội xưa, đạo NHO là đạo NHU, là trọng VĂN, trọng 
Tình ,có liên hệ với gốc TẢ NHẬM, dấu chỉ của Văn Hoá Nông 
Nghiệp Việt Tộc. 

Ngòai hai bài đồng dao trên, chúng ta cũng còn tìm thấy 
dấu chỉ An Vi và Tả Nhậm của Văn Hóa Việt qua hai câu thơ 
tiêu biểu, là triết lý Việt mà cũng là kết luận của áng thơ 
trác tuyệt là TRUYỆN KIỀU của thi hào Nguyễn Du: 


Thiện căn ở tại lòng ta, 


Chữ TÂM kia mới bàng ba chữ tài. 


Thật thế, cuộc đời của Thúy Kiều trong tác phẩm Nguyễn 
Du thì trải qua bao là thương khó, khổ nạn dập vùi. Nhưng 
xét từ đầu, nếu Kiều cũng vô tư vô lự như em là Thúy Vân, 
thì với tài sắc ấy, cuộc đời Kiều phải được hưởng phú quý 
hơn cả em nàng. Nhưng mà bởi vì một tấm lòng của người 
con Chí Hiếu mà đời Thúy Kiều truân chuyên, bạc mệnh. 

Nguyễn Du tuy viết với chữ phương Nam ( Nôm) thi ca 
Truyện Kiều từ tác phẩm văn xuôi“ Kim Vân Kiều truyện” 
bằng Hán văn của Thanh Tâm Tài Nhân bên Tàu, nhưng xét 
kỹ, tác phẩm của Nguyễn Du đã làm nổi nét đặc trưng của 
Văn Hóa Việt mà không có trong văn bản của Tàu. Với bản 
gốc, TTTN không có cái nhìn về Kiều sâu sắc với Tâm Đạo, 
TTTN chỉ muốn nói đến cái luận thuyết “ hồng nhan đa 
truân” mà thôi.Và kết thúc bằng cảnh cả nhà xum hơp phú 
quý vui vầy. Nhưng khi đến tài hoa và tâm tư của thi hào Đất 
Việt, thì tòan cảnh đọan trường hầu như bị xóa mờ với cái trị 
giá đích thực nơi Nội Tâm con người. Kết thúc với Tâm Đạo 
là Cuối Cùng Con Người Đã Thắng. Như Kim Trọng đã ân cần 
trân quý người xưa trong buổi đòan viên: 


Gương trong chẳng chút bụi trần, 
Một lời quyết hẳn muôn phần kính thêm. 


Thật thế, con người có giá trị nội tâm thanh cao trôi trong 
mọi ngoai cảnh, như giọt nước lăn tròn trong suốt trên lá 
sen, nào có ngập ngừng, vân đọng. 


Với cái nhìn giới hạn, Thanh Tâm Tài Nhân đã chỉ thấy được 
cái lý thuyết “tương đố” sáo mòn của “Tài và Mệnh”. Có 
nghiã là người tài thường bị cái mệnh là nghịch cảnh làm 
hại, phải gian nan, khốn khổ vì cái tài của mình. Như thế, 
quả con người chỉ là nạn nhân, nô lệ của ngoại cảnh, không 
có một lối thoát nào hơn là chấp nhận cái vòng oan nghiệt 
của định mệnh. 

Nhưng thừa hưởng tinh hoa Việt Nho trong tiềm thể Tâm 
Linh, Việt là Vượt Lên, Vượt Qua...Nguyễn Du đã khai phá 
một chân trời Tự Do của ý thức Nhân Chủ qua các hành sử 
của Kiều theo Tâm Đạo. Một việc ý nghĩa như Kiều trong 
truyện Tàu thẳng tay cho đánh Hoạn Thư một trận đòn trả 
thù lẩn quán oan khiên, nhưng Thuý Kiều Việt của Nguyễn 
Du sau khi nghe lời nói chạy tội nhu thuận của người đàn bà 
khôn khéo thì lại mở tâm từ: 

Tha ra thì cũng may đời, 

Làm ra thì cũng ra người nhỏ nhen. 

Đã lòng trí quá thì nên, 

Truyền quân lệnh xuống trướng tiền tha ngay. 


Nhất là trong tiếng đàn Nguyệt của Thuý Kiều mà nghe 
được cả cái “vô thanh” của nội tâm thì cũng chỉ riêng tài 
hoa Nguyễn Du mới cực tả được: 

Sân sau treo sẵn cầm trăng, 

Vội vàng Kim đã hai tay nâng mày. 
Nàng rằng :” Nghề mọn riêng tay, 
Làm chi cho bận lòng này lắm thân”. 
So dần dây vũ, dây văn, 


Bốn dây to nhỏ theo vần cung, thuong. 
Khúc đâu Hán, Sở chiến trường, 

Nghe ra tiếng sắt, tiếng vàng chen nhau. 
Khúc đâu Tư Mã Phượng Cầu, 

Nghe ra như oán, như sâu, phải chăng? 
Kê Khang này khúc Quảng Lăng, 

Một rằng Lưu Thuỷ, hai rằng Hành Vân. 
Quá quan này khúc Chiêu Quân, 

Nửa phần luyến chúa, nửa phần tư gia. 
Trong như tiếng hạc bay qua, 

Duc như nước suối mới sa nửa vời. 
Tiếng khoan như gió thoảng ngoài, 
Tiếng mau sầm sập như trời đổ mua. 


Đàn Kiều thương cảm quá, đến nỗi người tri kỷ của nàng 
là Kim Trọng phải kêu than: 


Ngọn đèn khi tỏ khi mờ, 
Khiến người ngồi đó cũng ngơ ngẩn sầu. 
Khi tua gối, khi cúi đầu, 
Khi vò chín khúc, khi chau đôi mày. 
Rằng: “ Hay thì thật là hay, 
Nghe ra ngậm đắng nuốt cay thế nào!... ” 

Vậy mà cũng người xưa, cũng tiếng đàn xưa, trong buổi 
đoàn viên, Đàn Kiều đan thanh: 


Phím đàn dìu dặt tay tiên, 


Khói trầm cao thấp, tiếng huyền gần xa. 
Khúc đâu däm ấm dương hoà! 

Ấy là Hồ Điệp hay là Trang Sinh? 

Khúc đâu êm ái xuân tình, 

Ấy hồn Thục Đế hay mình Dó Quyên? 
Trong sao châu rõ dềnh quyên, 

Ấm sao hạt ngọc Lam Điền mới đông ! 


Và chỉ riêng với cảm nhận tuyệt vời trong tương giao hữu 

hạn với vô biên của âm thanh tiếng đàn Kiều, Nguyễn Du 
mới gọi tên tác phẩm mình là “Đoạn Trường Tân Thanh”, 
mới đưa ra được một lời kết thâm trầm, hào sảng và an 
nhiên tự tại với nguyên lý nền tảng của Triết Việt, “ Thiện 
Căn ở tại lòng ta, Chữ Tâm kia mới bằng ba chữ tài”, mà sau 
này thiên tài Triết học Kim Định gọi là AN VI. 
Thật thế, An Vi là Sống với Vô biên trong đời Hữu hạn, cho 
nên đặt nổi yếu tố Tâm Đạo giữa bao nghịch cảnh trầm luân 
của cuộc đời biến động ba đào. Với kết thúc Truyện Kiều 
bằng Tâm Đạo, tài hoa Nguyễn Du đã đưa Thi Ca về với 
ngọn nguồn Minh Triết Việt. 

Đến đây chúng tôi cũng chợt nhớ tới câu thơ mang trọn 
vẹn ý nghĩa ấy trong bài “ Đề Miếu Vợ Chàng Trương” của 
vua Lê Thánh Tôn: 

Chứng quả có đôi vầng Nhật Nguyệt 
Giải oan chỉ mượn đến đàn tràng. 


Chắc chúng ta còn nhớ câu chuyện người thiếu phụ Nam 
Xương . Vì chồng đi chinh chiến xa, người vợ cứ chỉ cái bóng 


của mình để nói với dua con tho là cha của nó. Vi thế khi trở 
về, người thiếu phụ bị chồng nghi ngờ, vì đưa bé không 
nhận cha mà cứ khăng khăng bảo rằng khi đến tối cha nó 
mời về. Không chịu nổi oan khiên, người đàn bà phải tự vẫn 
để chứng tỏ lòng trong sạch. Rồi một hôm tối trời, đứa bé 
nhìn lên vách thấy bóng của người cha, và mừng vui truyện 
trò với cái bóng, bảo đó là cha mình đã về, thì người chồng 
mới vỡ lẽ câu chuyện thương tâm. Người chồng đã lập đàn 
giải oan cho vợ. 

Bài thơ phê phán của vua Lê Thánh Tôn khi đi ngang qua 
cái miễu thờ người thiếu phụ Nam Xương vẫn trách người 
chồng vì nông nổi, dù ngộ sát cũng đã làm chết người vợ 
hiền chung thủy. Cái Cao Quý của thiếu phụ Nam Xương đâu 
ở cái đàn giải oan. Nàng đã sống với lòng mình, tâm trong 
suốt sáng rỡ như mặt trời, thanh khiết như mặt trăng, đôi 
vầng nhật nguyệt đã minh chứng rồi. 

Cũng như xét về những kẻ bá đạo ở cuộc đời, không thể áp 
dụng cái kiểu “ giết người rồi xin lỗi” là coi như tội lỗi đã 
phủi xong, là xóa sạch oan cừu. Phải có sự chân thành của 
Tâm Đạo mới làm dịu êm, hòa giải được mối đau thương.Qua 
hai câu thơ “ Chứng quả có đôi vầng nhật nguyệt, giải oan 
chỉ mượn đến đàn tràng”, cái nhìn của nhà hiền triết mang 
nặng tâm thức Nhân Chủ, khẳng định cái cái giá trị vĩnh cửu 
chính là giá trị của tấm lòng . Sự khen chê, ngoại cảnh, hình 
thức màu mè là tùy phụ. Khi mà con người sống theo đạo lý 
của chữ Tâm, thì đã có Đèn Trời soi xét, đã tự có giá trị với 
Trời Đất rồi, hình thức nào cũng không nói lên ý nghĩa gì cả, 
nếu không sống bàng tấm lòng, hay ta còn gọi là TÂM ĐẠO. 


Chúng ta vừa đi nhẹ một vòng Thi Ca của suối nguồn tu 
tưởng Việt qua các bài đồng dao tiêu biểu “ Thằng Bờm”, “ 
Con Mèo”, khái quát về chữ Tâm của Truyện Kiều, tới những 
câu thơ bình thường trong cuộc sống. Tất cả đã nói lên tính 
AN VI, TẢ NHẬM, TÂM ĐẠO là ba dấu chỉ nền tảng của THỊ 
CA TRIẾT VIỆT. Nếu có thể nói một cách nhất quán, thì chỉ 
với trình độ tâm thức NHÂN CHỦ làm nền tảng chung, Văn 
Hoá Việt đã đạt được cả ba yếu tính trên. Có từ tâm thức 
Nhân Chủ, con người mới An Vi, mới trọng Tình, mới đặt nổi 
giá trị của chữ Tâm. Làng Quê Việt bao bọc bởi các rặng tre 
dầy, với mái đình uốn cong vươn lên về siêu việt, từ ngàn xa 
xưa dà là cái Bọc Tâm Linh cho Trăm Con Việt sống an hoà 
với “ Phép vua thua lệ làng” dù trong nạn Hán hoá ngàn 
năm, lại càng là thành luỹ kiên cố bảo vệ giống nòi, chạy 
trốn văn minh du mục hữu vi Tây Bắc, giữ vững các dấu chỉ 
Văn Hoá trên như giữ Hồn Thiêng Bất Tử của mình. 


Nhắc tới THỊ CA, chúng ta như không dứt ra được, có lẽ vì 
nguồn gốc chúng ta là Con Rồng Cháu Tiên, nên tâm thức 
dễ bay bổng như Tiên khi đi vào thế giới Thi Ca, lãnh vực 
của chất siêu hình, vô biên trong huyết quản Tiên Rồng của 
nòi giống Việt. Cánh Tiên Nương đã tháp vượt lên chốn cao 
xanh nào để hồn ta cứ khắc khoải hoài theo dấu một hình 
ảnh trắng trong của một loài chim nước qua câu ca dao: 
Suốt mình trắng nõn như bông, 

Gió xuân lất phất chùm lông trên đầu. 


Vật biểu của nền văn minh du mục thường là những con 


thú, có lông Mao, ngược lại vật biểu của nông nghiệp là loài 
chim, có lông Vũ. Con cò là một loài chim nước, cũng như 
hồng, hạc, bồ nông..., với nông nghiệp thì con cò trắng 
thành một biểu tượng của chim Tiên trên ruộng đồng lúa 
Việt : 

Con cò bay lả bay la, 

Bay từ cửa tổ bay ra cánh đồng... 

Con cò bay lả bay la trên ruộng đồng lúa Việt xưa là hình 
ảnh thấm nhập vào nội tâm, cảm xúc để ai cũng yêu quý ví 
von như hình ảnh bà Mẹ Việt chân chất quê mùa: 

Thân cò lặn lội bờ sông, 
Phất phơ hai giải yếm đào gió bay. 


Hai giải yếm đào của Mẹ có phải chăng còn là hai khiá 
cạnh của một thực tại Nhân Sinh. Mà Triết Việt gọi là Rồng 
Tiên, Việt Nho gọi là Âm Dương, nhà Phật là Sắc Không, hay 
bên Tây phương với Heidegger là Nếp Gấp Đôi của Tính Thể 


Con cò trắng trên nền trời xanh lơ dịu dàng với đôi cánh 
phất phơ có phải là gợi hình cho một kiểu áo tứ thân của 
phụ nữ thời xưa? Chiếc áo có thân trước xẻ hai tà như hai 
cánh của con cò.Cũng như cái khăn mang trên đầu tóc kiểu 
cái đuôi con cò mà ta gọi là “mỏ quạ”. Quạ cũng là giống 
chim, và khăn kiểu mỏ quạ chính là khăn thắt trên đầu có 
chóp nhọn như cái mỏ con quạ và sau như cái đuôi của con 
cò. Hình ảnh Người phụ nữ với cái khăn mỏ quạ, chiếc áo tứ 
thân, như Nguyên Lý Mẹ Nhất Nguyên Lưỡng Cực. Khăn mỏ 
qua với chóp nhọn là Nhất Thể Tâm Linh của Hai chiều Rồng 


Tiên, Âm Dương nhu hai tà áo Mẹ. 
Hình ảnh con cò tung bay thanh khiết nên được ca dao Việt 
đặt vào lòng Mẹ: 


Con cò mà di ăn đêm, 

Đậu phải cành mềm lộn cổ xuống ao. 
Ông ơi! Ông vớt tôi nao, 

Tôi có lòng nào ông sẽ xáo măng. 

Có xáo thì xáo nước TRONG, 

Đừng xáo nước đục đau lòng cò con. 


Một đôi khi trong lúc lỡ lâm, con của Mẹ Việt đã nhẹ dạ 
(đậu phải cành mềm) rước các chủ thuyết phản dân tộc, phi 
nhân bản làm “ con dại, cái mang” nên Bà Mẹ Việt cũng 
lắm nỗi điêu linh. Mẹ Việt trong trầm luân vẫn dặn dò câu “ 
Thanh Tẩy”, nghiã là ai cũng có lúc sai lầm, nhưng biết lắng 
lòng “gạn đục khơi trong”, Trong cùng nghiã là không vẩn 
đục, tức là tĩnh lặng , để cái Tâm Thức Trống Không trở về thì 
vẫn còn niềm tin và hy vọng. Đời sống là Hai Nhịp Song 
Trùng như HAI tà áo Mẹ.Có phần biến dịch, nhưng cũng có 
bất dịch. Vì con dại cái mang nên Mẹ bị bức tử, nhưng nếu 
tâm thành trở về với Mẹ, vì Đạo là cõi Tâm Linh, nên vĩnh 
hằng, lòng thành Tâm của con người là nước thiêng thanh 
tẩy, Mẹ lại về nuôi dưỡng các con cò theo Nguyên Lý Mẹ: 


Một mai khôn lớn VUÔNG TRÒN, 
Rủ nhau bay khắp nước non xa gần. 
Kiếm mồi TỰ LẬP lấy thân, 


Vẻ vang hãnh diện cho dán con cò. 


Nguyên Ly Mẹ Việt đơn sơ, giản di nhu là Cặp Bánh 
Vuông - Bánh Tròn của trời đất, nhưng chỉ khi được dưỡng 
nuôi đầy đủ HAI chiều kích hữu hạn và cả chiều kích vô biên 
siêu việt, cò con mới được vừa lớn ( vuông) lại vừa khôn 
(tròn), nên mới thì mới thành người phát triển toàn diện, 
sung mãn, vững vàng đầu đột trời, chân đạp đất, tức là TỰ 
LẬP để, tự mình làm chủ, thong dong tự tại, nên là con người 
đạt NHÂN CHỦ, tức là Nên Người. Mà khi đã thành người 
Nhân Chủ thì hãnh diện biết bao cho cái dân tộc này vậy. Vì 
sự xuất hiện của nó cũng chỉ có ý nghiã bấy nhiêu. Nếu 
không thì hy sinh vì độc lập, chết cho tự do để làm gì? Dòng 
máu Lạc Việt cứ tuôn đổ, ngàn nám núi xương trắng ngạo 
nghễ hào khí anh linh dân tộc, sông máu đào tô thắm chữ 
Việt thiêng . Kia xem bao chi nhánh khác trong Đại Tộc 
Bách Việt đều bị Bắc phương đồng hoá mất sạch dấu ấn 
kiếp người, nay con cháu nào dám nói câu oanh liệt ? Nhớ 
câu “Đánh cho để tóc dài, đánh cho để răng đen” ( Hịch 
tướng sĩ, vua Quang Trung) của dân tộc Lạc Việt. Văn Hoá 
không chỉ ở chỗ để tóc dài, văn hoá không chỉ ở tại tục 
nhuộm răng đen. Nhưng đánh cho bất cứ kẻ nào không cho 
Lạc Việt tóc dài để mà “búi tóc củ hành, đàn anh thiên hạ” 
và cô gái Việt nhuộm răng đen ăn trầu “cho duyên mình đẹp 
cho tình anh mê!”, đó là Văn Hoá. Văn Hoá là dấu ấn của 
Hiện Hữu - cách Nhân Chủ, đồng nghiã với Tự Do. Hồn Nhân 
Chủ của nước Việt đã rực rỡ thấm theo từng dòng máu thắm 
tuôn đổ để bảo vệ đất nước với Văn Hoá bản sắc của giống 


nòi. 

Nhưng ước mơ Mẹ đã gửi vào hư vô vì một đêm tối trời kia 
Mẹ đã lộn cổ xuống ao. Sau đây là lời trối trăn của Mẹ khi 
không còn được bay lả bay la phơi phới để phất phơ hai giải 
yếm đào nữa: 


Con cò chết tối hôm qua, 

Có HAI hạt gạo với BA đồng tiền. 
Một đồng mua trống mua kèn, 

Một đồng mua mó đốt đèn thờ vong. 
Một đồng mua mớ rau răm, 

Mang về thái nhỏ thờ vong con cò. 


Hãy mở ra xem HAI hạt gạo gì? Có phải là HAI hột gạo có 
dấu ấn LƯỠNG HỢP RỒNG TIÊN ,VUÔNG TRÒN ...khai mở 
Tâm Thức Thái Hoà của vũ trụ quan HAI CHIỀU KÍCH của 
Huyền Sử Việt? 

Và rồi còn BA đồng tiền nào nữa? Có phải là một đồng 
“mua trống mua kèn” hầu tiếp cận cõi TRỜI siêu linh; một 
đồng “mua mớ rau rong” để sống thực tế với các phần hữu 
hạn của ĐẤT; và “một đồng mua mỡ đốt đèn thờ vong” 
chính là thắp sáng lên cái ánh lửa Nhân Tính của con NGƯỜI 
- Nối Kết Đất Trời ( Giao Chỉ) - trong cái sứ mạng lớn lao là 
trở nên tự chủ, NHÂN CHỦ. Nhân Chủ không phải là kiêu 
ngạo chống Trời, nhưng có nghiã là không làm nô lệ cho Trời 
hoặc Đất, mà là có phong thái AN VI, dung hoà hữu vi với vô 
vi, vẫn sống đời thường nhưng với bóng dáng cao cả bao la 
của Người Đại Ngã Tâm Linh. 


Bây giờ chỉ còn có HAI hạt gạo với BA đồng tiền thôi, đó 
là gia tài, di sản của Bà Mẹ Việt..Chúng ta sẽ làm gì với di 
sản này? Mẹ đã vì ta chết đau thương, và đàn con Việt cũng 
xót xa những bến bờ phiêu bạt. Cò Mẹ trong trắng như bông 
đã vì con mà bị hết Tàu, Tây, Nga, Mỹ, tư bản, cộng sản... 
làm thịt đau thương một đêm quê hương không trăng sao. 

Hãy nắm chắc HAI hạt gạo và BA đồng tiền di bảo của 
nền văn hoá ruộng đồng Lạc Việt - để ngày nào qua muôn 
trùng vạn nẻo tha hương tìm được về nguồn cội, được thanh 
tẩy với Đạo Trống, tấm lòng trống không, trong suốt “Xáo 
nước trong” rồi, NGUYÊN LÝ MẸ sẽ hồi sinh, con cò trắng nõn 
như mây lại cất cánh Tiên uốn lượn trên trời xanh trong mà 
bay lả bay la... 
Và còn Hạnh Phúc nào An Vi hơn khi đời tìm được bản thể 
của chính mình, dấu chỉ Mẹ hiền: 


Con cò là con cò con, 
Mẹ nó yêu nó, nó còn làm thơ... 


Đông Lan 


TÀI LIỆU THAM KHẢO: 
Kim Định: Cửa Khổng, An Việt San Jose, California, 1997. 
Cơ Cấu Việt Nho, Nguồn Sáng, Sàigòn, 1973. 
.Vũ Đình Trác: Triết Lý Nhân Bản Nguyễn Du, Hội Hữu, 
California.,1993. 
Kim Vân Kiều truyện, Tô Nam Nguyễn đình Diệm, Văn 


Hoá, 1971 

Lê Tôn Nghiêm: Lịch Sử Triết Học Tây Phương, Lá Bối, 
Sàigòn,1971. 

Nguyễn Trãi : Lam Sơn Thực Lục( Quyển Ba), Tân Việt, Hà 
Nội, 1944. Đông Lan: Yêu Mến An Vi, Văn Hiến, Houston, 
Texas 2004 


Nguồn: http://vnthuquan.net 
Phát hành: Nguyễn Kim Vỹ. 


Nguồn: Đất Việt 
Được bạn: Ct.Ly đưa lên 
vào ngày: 28 tháng 7 năm 2007 


